Danh Sách 9+ Trạm Sạc Xe Ô Tô Điện Chất Lượng Tại 
Quận 12 HCM 


Sử dụng ô tô điện là một giải pháp quan trọng trong việc hướng tới tương lai bền 
vững và tươi sáng cho ngành công nghiệp ô tô. Xe ô tô điện không sử dụng nhiên 
liệu hóa thạch không tái tạo, không gây ra khói bụi và không thải ra khí nhà kính. 
Trong quá trình sử dụng ô tô điện, hệ thống trạm sạc xe ô tô đóng một vai trò quan 
trọng. 


Vậy, đối với chủ xe ô tô điện tại Quận 12, TP.HCM, họ có thể tìm thấy các trạm sạc 
xe ô tô điện ở những địa điệm nào? Đê giúp bạn có thông tin tham khảo, dưới đây là 
bài việt __. thiệu Top Trạm Sạc Xe O Tô Điện Tại Quận 12, TP.HCM. 


h 


Danh Sách Trạm Sạc Xe Ô Tô Điện Tại Quận 12 HCM 

Ở Quận 12 HCM hiện có khá nhiều trạm sạc xe ô tô điện phục vụ nhu cầu của 
người dân. Dưới đây là danh sách các trạm sạc ô tô điện đang hoạt động và một 
số trạm dự kiến hoạt động trong thời gian tới: 


Trạm sạc 
VinFast — Bãi 
đỗ xe Diệu 
Phát 


Trạm sạc 
VinFast — Bãi 
đỗ xe tư nhân 

Thùy Trang 


Trạm sạc 
VinFast — Bãi 
đỗ xe S778 
Nguyễn Văn 
Quá 


Trạm sạc 
VinFast — Bãi 
đỗ xe Auto 
Phúc Nguyên 


Trạm sạc 
VinFast — Bãi 


Số 662/7 Lê Văn 
Khương, Phường 
Thới An, Quận 
12, HCM 


Số 8/4, Khu Phố 
3, Phường Tân 
Chánh Hiệp, 
Quận 12, HCM 


Số 778 Nguyễn 
Văn Quá, 
Phường Đông 
Hưng Thuận, 
Quận 12, HCM 


Số 94/117An Phú 
Đông 09, Phường 
An Phú Đông, 
Quận 12, HCM 


Hẻm 92/14 Vườn 
Lài, Phường An 


- Loại cổng: 02 cổng sạc 11Kw, 02 
cổng sạc 60Kw. 
— Thời gian hoạt động: 06:00 — 
23:00. 
— Trạm sạc: Công cộng. 
— Miễn phí gửi xe. 
— Trạng thái: Đang hoạt động. 


— Loại cổng: 01 cổng sạc 11Kw, 02 
cổng sạc 60Kw. 
— Thời gian hoạt động: 05:00 — 
22:00. 
— Trạm sạc: Công cộng. 
— Miễn phí gửi xe. 
— Trạng thái: Đang hoạt động. 


- Loại cổng: 01 cổng sạc 11Kw, 01 
cổng sạc 30Kw. 
— Thời gian hoạt động: 24/7. 
— Trạm sạc: Công cộng. 
— Miễn phí gửi xe. 
— Trạng thái: Đang hoạt động. 


— Loại cổng: 02 cổng sạc 11Kw, 02 
cổng sạc 60Kw. 
— Thời gian hoạt động: 08:00 — 
20:00. 
— Trạm sạc: Công cộng. 
— Miễn phí gửi xe. 
— Trạng thái: Đang hoạt động. 


- Loại cổng: 02 cổng sạc 11Kw, 02 
cổng sạc 60Kw. 
— Thời gian hoạt động: 24/7. 


đỗ xe Thu Phú Đông, Quận 
Hiền 12, HCM 


— Trạm sạc: Công cộng. 
— Miễn phí gửi xe. 
— Trạng thái: Đang hoạt động. 


Số 885/12 — Thời gian hoạt động: 24/7. 


Trạm sạc 
VinFast — Bãi 
đỗ xe Tâm 
Phúc 


Trạm sạc 
VinFast — Gara 
Ô tô Minh 
Dũng 


Trạm sạc 
VinFast — Bãi 
đỗ xe Tân 
Thới Hiệp 


Trạm sạc 
VinFast — Bãi 
đỗ xe Chung 

cư Hiệp Thành 


Trạm sạc 
VinFast — Bãi 
đỗ xe Bờm 
Auto 


Nguyễn Ảnh Thủ, 
Phường Tân 
Chánh Hiệp, 

Quận 12, HCM 


Số 71-47, Tân 
Chánh Hiệp 10, 
Phường Tân 
Chánh Hiệp, 
Quận 12, HCM 


Phường Tân Thới 
Hiệp, Quận 12, 
HCM. 


Số 387A Lê Văn 
Khương, Khu phố 
2, Phường Hiệp 
Thành, Quận 12, 
HCM 


Số 79 Thạnh 
Xuân 21, Phường 
Thạnh Xuân, 
Quận 12, HCM 


— Trạm sạc: Công cộng. 


— Miễn phí gửi xe. 


— Trạng thái: Dự kiến hoạt động từ 


31/12/2023. 


— Thời gian hoạt động: 24/7. 
— Trạm sạc: Công cộng. 


— Miễn phí gửi xe. 


— Trạng thái: Dự kiến hoạt động từ 


31/12/2023. 


— Thời gian hoạt động: 24/7. 
— Trạm sạc: Công cộng. 


— Miễn phí gửi xe. 


— Trạng thái: Dự kiến hoạt động từ 


30/12/2023. 


— Thời gian hoạt động: 24/7. 
— Trạm sạc: Công cộng. 


— Miễn phí gửi xe. 


— Trạng thái: Dự kiến hoạt động từ 


51/12/2023: 


— Thời gian hoạt động: 24/7. 
— Trạm sạc: Công cộng. 


— Miễn phí gửi xe. 


— Trạng thái: Dự kiến hoạt động từ 


31/12/2023: 


Trạm sạc 
VinFast — Bãi 
đỗ xe 437 Hà 

Huy Giáp 


Trạm sạc 
VinFast — Bãi 
đỗ xe tư nhân 

Số 08 


Trạm sạc 
VinFast — Cửa 
hàng xăng dầu 

Trường An 


Trạm sạc 
VinFast — Bãi 
đỗ xe tư nhân 

Ân An 


Trạm sạc 
VinFast — Cửa 
hàng xăng dầu 
Petrolimex Hồ 

Chí Minh Số 
12 


Trạm sạc 
VinFast — Bãi 


Số 437 Hà Huy 
Giáp, Phường 
Thạnh Xuân, 

Quận 12, HCM 


Phường Thạnh 
Lộc, Quận 12, 
HCM 


Quốc lộ 1A, 
Quận 12, HCM 


Số 65 Nguyễn Thị 
Nhuần, Khu phố 
1, Phường An 
Phú Đông, Quận 
12, HCM 


Số 2841, Quốc lộ 
1A, Khu phố 3, 
Phường An Phú 
Đông, Quận 12, 

HCM 


Số 242 Vườn Lài, 
Khu phố 2, 
Phường An Phú 


— Thời gian hoạt động: 24/7. 
— Trạm sạc: Công cộng. 
— Miễn phí gửi xe. 
— Trạng thái: Dự kiến hoạt động từ 
31/12/2023. 


— Thời gian hoạt động: 24/7. 
— Trạm sạc: Công cộng. 
— Miễn phí gửi xe. 
— Trạng thái: Dự kiến hoạt động từ 
31/12/2023. 


— Thời gian hoạt động: 24/7. 
— Trạm sạc: Công cộng. 
— Có thể mất phí gửi xe. 
— Trạng thái: Dự kiến hoạt động từ 
07/09/2023. 


— Thời gian hoạt động: 24/7. 
— Trạm sạc: Công cộng. 
— Miễn phí gửi xe. 
— Trạng thái: Dự kiến hoạt động từ 
31/12/2023: 


— Thời gian hoạt động: 24/7. 
— Trạm sạc: Công cộng. 
— Có thể mất phí gửi xe. 
— Trạng thái: Dự kiến hoạt động sẽ 
cập nhật sau. 


— Thời gian hoạt động: 24/7. 
— Trạm sạc: Công cộng. 
— Miễn phí gửi xe. 


đỗ xe Anh Sơn 
6 


Trạm sạc 
VinFast — Bãi 
đỗ xe 24H — 
331 Vườn Lài 


Đông, Quận 12, 
HCM 


Số 331/26 Vườn 
Lài, Tổ 25, Khu 
phố 2, Phường 
An Phú Đông, 
Quận 12, HCM 


— Trạng thái: Dự kiến hoạt động từ 
31/12/2023. 


— Thời gian hoạt động: 24/7. 
— Trạm sạc: Công cộng. 
— Miễn phí gửi xe. 
— Trạng thái: Dự kiến hoạt động từ 
31/12/2023. 


Z4 j 


Việc PP chọn nơi sạc ô tô điện, có thê là tại nhà hay tại trạm sạc, phụ thuộc vào từng 
trường hợp cụ thể và nhu cầu của người sử dụng: 


Sạc ô tô điện tại nhà là lựa chọn phù hợp trong trường hợp chủ xe không cần sử dụng 
xe gấp, đã có sẵn địa điểm và phương tiện sạc tại nhà, và đường về nhà ngắn hơn 
đường đến các trạm sạc ô tô điện. Điều này mang lại sự tiện lợi và linh hoạt cho chủ 
xe, với khả năng sạc xe trong thời gian không sử dụng và tận dụng nguồn điện nhà. 


Sạc ô tô điện tại trạm sạc thường áp dụng khi chủ xe cân nạp điện khân câp cho ô tô 
và không có săn địa điêm và phương tiện sạc tại nhà. Trạm sạc thường được đặt ở 
các vị trí thuận tiện đê di chuyên đên và cung câp dịch vụ sạc nhanh cho các chủ xe. 


Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý không sử dụng sạc nhanh thường xuyên cho ô tô 
điện vì nó có thể làm giảm tuổi thọ pin nhanh hơn so với việc sạc chậm. Sạc nhanh 
(DC) đưa dòng điện một chiều trực tiếp vào pin, trong khi sạc tại nhà (AC) sử dụng 
sạc trên bo mạch và dòng điện không trực tiếp vào pin, cũng như có nguồn điện 
không lớn như sạc nhanh. (Bạn có thê xem thêm lý do vì sao ô tô điện là xu hướng 
tất yêu hiện nay để biết thêm thông tin chỉ tiết). 


Tùy thuộc vào tình huống và nhu cầu cụ thể, chủ xe có thê lựa chọn phương thức sạc 
ô tô điện phù hợp để đáp ứng yêu cầu của mình. 

Thanh Phong Auto — Gara Sửa Chữa Ô Tô Điện Uy Tín, Chất Lượng HCM 
Thanh Phong Auto là một địa chỉ uy tín và được nhiều khách hàng ở HCM tin tưởng 
để sửa chữa, bảo dưỡng và chăm sóc xe ô tô, đặc biệt là xe ô tô điện. Với hơn 10 
năm kinh nghiệm trong ngành, Thanh Phong Auto tự tin trong việc xử lý hiệu quả 
các vẫn đc mà xe ô tô điện có thể gặp phải. 


|". 
xa 


Các điểm mạnh của Thanh Phong Auto bao gồm: 


Hai gara lớn tọa lạc ở huyện Nhà Bè và Quận 7 với cơ sở vật chât hiện đại và sang 
trọng. 


Đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm chuyên nghiệp trong việc chân đoán, sửa chữa và 
bảo dưỡng xe ô tô điện. 


Sử dụng chỉ linh kiện chính hãng để đảm bảo chất lượng. 


Báo giá dịch vụ minh bạch và cạnh tranh. Đặc biệt, chỉ nhánh Thanh Phong Auto tại 
Nhà Bè còn được trang bị trạm sạc ô tô điện Vinfast đê phục vụ chủ xe có nhu câu 
Sạc Xe: 


Loại công sạc: 02 công sạc 1IKw, 02 công sạc 30Kw. 

Thời gian hoạt động: 08:00 - 17:00 (trừ ngày nghỉ lễ và chủ nhật). 

Trạm sạc: Công cộng. 

Miễn phí gửi xe. 

Trên đây là tổng hợp về Top Trạm Sạc Xe Ô Tô Điện Tại Quận 12, HCM để bạn 
tham khảo. Chúc bạn luôn có những chuyến đi thuận lợi và an toàn! 

Nguồn: https://thanhphongauto.com/tram-sac-pin-xe-o-to-dien-quan-12-hcm/ 


